PHÁP TU QUÁN ÂM 


PHƯƠNG PHÁP BÍ TRUYÊN 
của MẬT TÔNG TÂY TẠNG 


TANGTONG GYALBO 





Dịch giá. — 
THÍCH VIÊN LÝ 


VIỆN TRIẾT LÝ VIỆT NAM & TRIẾT HỌC THẺ GIỚI 
TÁI BẢN 2002 


Pháp Tu Quán Âm 





Pháp Tu Quán Âm 








y xv 


xÀ «¿| bi.t+va 3 
6 vn r1 À1 2222 





Phương Pháp Bí Truyền 
Của Mật Tông Tây Tạng 





Pháp Tu Quán Âm 





LỜI GIỚI THIỆU 


Mỗi người trong chúng ta ít nhất cũng phải trải qua 
nhiều cơn khủng hoảng đau đớn trong đời mình; có những lúc 
mình không còn biết mình là ai và chẳng còn lý do gì để sống 
cho ra hồn trên cõi đời quạnh hiu này. 


Đó là lúc mình bắt đầu đánh mắt hết tất cả những gì gọi 
là cao quí, cao thượng và thiêng liêng nhât trong mê hộ vô tình 
của kiêp người. 


Mấy chục triệu người Việt đang ở quê hương đều phải 
trải qua cộng nghiệp bị đát của thể mệnh tịch liêu và mấy triệu 
người Việt t đang sông ở khắp thế giới phải chịu chung fấf mệnh 
mất gốc rễ của nhân loại hiện nay. Mỗi một người trong chúng 
ta đều muốn sống một đời sống khác hơn. Đúng nghĩa trọn vẹn, 
phản ảnh toàn diện thâm tính thiêng liêng của nhân sinh, phục 
chiếu “thanh đài thượng” của sự bừng tỉnh sáng rực trên tuyệt 
đỉnh Tính Mệnh oanh liệt của trường sở hiện tính dân tộc. 


Từ năm trăm năm trước trở lại thuở ban đầu sáng rực 
của Sử Tính Việt Nam, chúng còn nhìn thấy lại Thiền tông và 
Mật tông đã điều động và quyết định tất cả hướng đi trầm hùng 
của ý thức toàn diện, của tật cả mọi sinh hoạt dân tộc. Thế rồi 
từ thế kỷ XV cho đến nay, thể nghiệp bi đát nào đã kéo lôi toàn 
thê sinh mệnh của Việt Nam đi xuống tất mệnh đen tối hiện 
nay? 


Vấn đề trầm trọng nhất của chúng ta hôm nay không 
phải đơn giản phục hồi lại những gì đã mất mà phải học cách 
trầm lặng đánh thức lại những khả tính âm thầm nào đang ân 
giấu trone Mệnh Tính của Việt Nam. 


Việt tính của Việt Nam đã được nuôi dưỡng cả ngàn 
năm trong hơi thở siêu việt của Trí Huệ Bát Nhã; trường sở 





3 


Pháp Tu Quán Âm 





thiêng liêng của Việt Nam là linh sở bí ân “liên fục vượt về 
phương nam”của Thiện Tài Đồng Tử trong Hoa Nghiêm Nhập 
Pháp Giới. Tổ Sư Ấn Độ Atisa, người đã truyền đạo Phật đến 
Tây Tạng vào lần thứ hai, cũng chính là người đã từng đến 
phương Nam của Đông Nam Á để học đạo trên cả chục năm, 
mà lúc đó, trung tâm Phật giáo hưng thịnh nhất của Đông Nam 
Á chính là Việt Nam. 


Nhiều lúc con đường trở về phực tính và thu phối lại thể 
tính của Việt Nam lại đưa mình đi vòng quanh nhiều lỗi đi bí 
ấn. Ở tận nơi căn nguyên vô căn và vô nguyên thì con đường đi 
lên và đi xuống đều là một con đường giống nhau. Nhiều khi đi 
lên tận đỉnh Hy Mã Lạp Sơn của Tây Tạng thì lại chính là đi 
xuống giòng nước thơm ngát của sông Cửu Long ở miền Nam 
đất Việt. 


Không phải do tình cờ ngẫu nhiên mà hôm nay chúng ta 
được trao nhận Pháp Tu Quán Âm của Đạo Sư Tây Tạng 
Tangtong Gyalbo ở vào thế kỷ thứ XV; sự đồng thanh tương 
ứng thiêng liêng nào đã thị hiện hôm nay giữa Tây Tạng và Việt 
Nam, giữa núi rộng trống vắng và sông dài tịch mịch? 


Trong một trăm ngàn trang kinh Phật trong ấn bản Hán 
tạng, đâu là bờ là bến? Không còn gì may mắn diễm phúc hơn 
là chúng ta đang có Pháp Tu Quán Âm này, nơi đây tất cả một 
trăm ngàn trang Kinh Luật Luận đã được thu phối lại trọn vẹn 
súc tích trong một Pháp môn thực hành đơn giản, khả dĩ giúp đỡ 
chúng ta sông lại đươc thể tính nguyên vẹn của sinh mệnh mình 
đề đây lùi tất cả những điên đảo mộng tưởng tàn phá kiếp người 
đọa lạc. 


Thầy Viên Lý đã thực hiện một công đức vô lượng giữa 
những hoàn cảnh khó khăn nhất và đi ngược lại đời sống vong 
tính của sinh hoạt tâm linh hiện tại. Đang lúc hiện tượng lạm 
phát về Thiền và Mật đang hoàn thành khắp nới trong toàn thể 
thế giới, sự xuất hiện khiêm tốn của Pháp Tu Quán Ẩm là một 





4 


Pháp Tu Quán Âm 





biến cố trọng đại nhất và làm sụp đồ tất cả những quyền sách 
“thời thượng” của mọi tắc giả khác tự nhận là “chuyên rrỷ” vê 
Thiên tông hay Mật tông. 


Con đường thêng thang mở ra tận đỉnh Tuyết Sơn đang 
năm ở trước mặt chúng ta và đây cũng là một trong vài ba lối đi 
quyết định nhất để đánh thức dậy những khả tính ân mật phong 
phú của Việt Tính. 


Dân tộc tính, đúng nghĩa là dân tộc tính, chỉ là hậu quả 
tất nhiên của Việt Tính mà thể hiện cụ thể là nói Việt Nam; 
tiếng nói Việt Nam, Định Phận Việt Nam và Việt Tính chỉ là 
một, mà hiện thân cảm động nhất là mỗi một bà mẹ Việt Nam. 
Mỗi một bà mẹ Việt Nam là một hiện thê Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Nhìn thấy được thể tính của Quán Âm là nhìn ra được Thực tính 
của Mẹ Việt, căn nguyên nên tảng của Tính Mệnh dân tộc. 


Việt Tính có nghĩa là gì, nêu không có đôi cánh chim 
Việt Điêu, tức là lòng Từ Bi và cái Trí Tuệ Siêu Việt của mây 
ngàn năm vượt thăng vào trường sở linh hiện ở phương Nam? 


Phạm Công Thiện 
Califorma, ngày 5 tháng 5, năm 1991 





Pháp Tu Quán Âm 





DUYÊN KHỞI 


Gần đây, vì quá sùng ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ tát 
nhưng thiếu tài liệu giáo lý căn bản để tu học, nên một số người 
đã chạy theo những hiện tượng có tính cách ma thuật hay đúng 
hơn, những huyễn tướng do tự ngã đánh lừa. Thật hậu quả 
không thể lường được. 


Chính vì lý do đó, mà dù đang bận rộn với bao nhiêu 
phật sự, tôi vẫn có gắng chuyên dịch Pháp Tu Quán Âm này, 
để, những ai có cơ duyên, có thể nhờ vào pháp tu mà đạt được 
một nội tâm thức giác, tự tại. 


Pháp Tu Quán Âm này thực sự đã được dịch xong từ 
năm 1990, nhưng, thay vì được phổ biến rộng rãi, nó lại nằm 
sọn trong ngăn tủ. Phải chăng nhân duyên thời tiết đã chưa 
được chín muồi? 


Hôm nay, nhân duyên đã hội tụ; vì lợi ích của tất cả mọi 
giới, pháp tu này được ân hành. 


Xin hồi hướng tất cả công đức cho nhất thiết chủng trí. 
Xin chân thành tri ân tất cả những nhân duyên mâu 
nhiệm. Ước mong mọi người được đượm nhuân pháp vũ, phân 
biệt lẽ chánh tà. 
Hoa Kỳ, 


Mùa an cư năm Tân Mùi. 
Dịch giả cân búi. 


Thích Viên Lý 





Pháp Tu Quán Âm 





DẪN TẬP 


Bằng một phương pháp hết sức đặc thù, quyên sách nhỏ 
này đã diễn tả sự phát triển tâm từ bi và tuệ giác siêu việt của 
hàng Bồ Tát. Trong Phật Giáo, có rất nhiều phương pháp như 
thế; nhưng, ở đây (trong sách này), chỉ đặc biệt đề cập đến một 
phương pháp, đó là: Quán Âm Quán Tưởng Tu Pháp. Quán 
Âm Quán Tưởng Tu Pháp là một Pháp chuyên quán tưởng 
đến một vị Bồ Tát siêu đăng, lừng danh có tên là Quán Thế Âm 
và thần chú: Lục Đại Tự Minh (Om Mani Padme Hùm). Pháp 
tu này đã được truyền thừa bởi Đạo Sư Tangtong Gyalbo 
(Thang-Stong rGayl-po), vị Thánh Tăng của Phật Giáo Tây 
Tạng ở vào thế kỷ thứ 15. Cho đến nay, pháp môn này vẫn 
đang được mọi người đón nhận và hành trì một cách sâu rộng, 
thâm thiết. 


Phần lớn, trong suốt dòng lịch sử của Phật Giáo, ta thấy, 
có rất nhiều quốc gia ở Á Châu, đã sùng tín, thực hành pháp tu 
liên hệ đặc biệt đến pháp tu Quán Âm và Lục Tự Minh Chú 
này; Vì lễ, Quán Thê Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát đã được toàn thể 
nhân gian tôn kính như là một biểu tượng tối cao của Đại Bi 
Tâm của Bậc Bồ Tát. Bậc Bồ Tát là một bậc thệ nguyện đạt 
đến quả vị giác ngộ theo giáo lý của Phật, để, trên cầu Phật Đạo, 
dưới độ chúng sanh; và, nêu còn có một chúng sanh nảo trên thế 
gian này mà chưa độ thì, Bồ Tát nhất định không thôi nghỉ. 
Quán Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát đã thực hiện rất 
sớm thệ nguyện rộng lớn này; vì thế, đối với nhiều người tu 
hành trong Phật Giáo, Bồ Tát Quán Âm đã thường được nhận là 
có một quan hệ bất khả phân với sự cần Đạo Giác Ngộ, Giác 
Thoát. 


Danh xưng Quán: Âm vốn tiếng Phạn: Avalokiteshvara 
(tiếng Sanskrit, văn tự cỗ Ấn Độ, nơi mà từ đó Phật Giáo đã 
khởi nguyên). Avalokiteshvara có nghĩa là Bậc có oai lực xem 
xét và bảo hộ chúng sanh. Ngài cũng được tôn xưng là 





7 


Pháp Tu Quán Âm 





Mahakarumita (Người có Đại Bi Tâm) và Padmapanmi (Kẻ thủ trì 
hoa sen — Liên Hoa Thủ). Chúng ta có thể tìm hiểu Quán Âm 
Bồ Tát trong kinh “Duy Ma Cật” (Vimalakirtinirdesha Sutra) và 
phẩm thứ 25, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharmapundarika 
Sutra). Theo “Cực Lạc Trang Nghiêm Kinh” (Sukhavativyuha 
Sutra), Ngài là thị giả của Phật A Di Đà (Vô Lượng Quang) và 
đã có một quan hệ rất rõ rệt đối với Tịnh Độ. Ngoài ra, có một 
bộ kinh hết sức trọng yếu, đó là kinh Karandavyuha Sutra, kinh 
này đã thuyết minh một cách chỉ tiết, rõ ràng Tâm Đại Bi và oai 
lực thần thông diệu dụng của Quán Âm Bồ Tát. Kinh “Lăng 
Nghiêm” (Shurangama Sutra), cũng đã giải thích về phương 
pháp Khế Chứng Vô Ngã của Quán Thế Âm. Trong “Bát Nhã 
Tâm Kinh” (Prajnaparamita-hrdaya Sutra) Quán Âm đã xiển 
minh cùng cực triết lý thâm áo về Trung Đạo Bất Nhị; và trong 
“Liên Hoa Võng Mật Kinh” (Padmajala Tantra) đã hàm chứa 
rất nhiều tư liệu nói rõ sự quan hệ giữa Quán Âm và Mật Tông 
Kim Cang Thừa (VaJrayana). 


Thệ nguyện của Quán Âm là tế độ tất cả chúng sanh, 
một trong những phương pháp mà Ngài đã sử dụng là quan sát 
nhu yêu của tình cảnh chúng sinh để tùy loại hiện thân. Vì đề 
tuân thủ lời nguyện của Ngài nên Ngài đã phân thân thành rất 
nhiều chủng loại và thị hiện qua nhiều hình thái khác nhau trước 
mỗi một chúng sanh trong rất nhiều cảnh giới. Khi cần thiết, 
thậm chí Ngài có thể hóa thân làm những vật vô tình như cầu 
cống, phòng Xã, nơi trú ân, nương thân. Trong truyền thống. tạc 
tượng chạm trỗ hình đồ về sự thị hiện của Bồ tát Quán Âm, 
chúng ta cũng thấy được những loại biến hóa như thế. Song, 
những hình thái bất đồng đó có thê được coi như là sự hiển thị 
đa dạng của Phật tánh đồng nhất mà thôi. 


Ở vào thời kỳ rất sớm tại Ấn Độ, hình tượng của Quán 
Âm phần nhiều đã được phát hiện dưới hình thức của một vị 
Vương Tử đang đứng, mình mặc áo mũ vương giả. Ta thấy, 
cũng có nhiều pho tượng ngồi trong tư thế nghỉ ngơi thoải mái 
(gọi là tư thế du hý, “latitasana”); ngoài ra, còn có một tượng rất 





8 


Pháp Tu Quán Âm 





nỗi tiếng có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm, mục đích 
của Thiên Thủ là đáp ứng một cách trọn vẹn sự kỳ cầu vô tận 
nhưng vô cùng cần thiết của tất cả chúng sanh. Quán Âm còn 
xuất hiện trong một hình tướng phẫn nộ như Phục Bộ Thần Mã 
Đầu Minh Vương (Hayagriva), lý do của sự xuất hiện này là vì 
đôi khi bên cạnh lòng Từ Bi đòi hỏi phải có những thế lực mãnh 
liệt để làm chúng sinh kính sợ. Phương pháp Thiền Định Quán 
Âm (hay “thiền định cho tất cả chúng sanh qua suốt cõi không 
gian”) được trình bày trong quyên sách nhỏ này có liên hệ đến 
thế ngồi của Quán Âm với một đầu và bốn tay, hình tượng này 
đã trở thành một hình tượng hết sức đặc thù và vô cùng trọng 
yếu tại Tây Tạng. Những chi tiết diễn tả về hình dạng Quán 
Âm với bốn tay sẽ được trình bày trong chương sau. 


Sau khi Phật Giáo được truyền từ Ấn Độ vào các nước 
Á Châu, vị thế của Quán Âm lại ngày một gia tăng rộng lớn. 
Nhiều ngôi chùa lớn tại Đông Nam Á đã thờ phụng Thế Tự Tại 
Vương (Lokeshvara), một hiện tướng khác của Quán Âm Bồ 
Tát như là phản hiện với thần Shiva của Ấn Độ Giáo. Tại 
phương Bắc, ở Nepal (Nê Bạc Nhi), đã từng có đến 108 hình 
tượng Quán Âm. Những hình tượng này rất có thê vẫn còn thấy 
được hiện diện trong một cổ miêu tại Kathmandu. Người Tây 
Tạng đã xem Quán Âm Bồ Tát (Tây Tạng tôn xưng là 
Chenrezig) như là một lý tưởng tối cao của Phật Giáo đồ. Rất 
nhiều bậc Thánh Tăng của Tây Tạng, đặc biệt là đức Dalai 
Lama (Đạt Lai Lạt Ma) được coi như là hóa thân của Quán Âm 
Bồ Tát. Tại Viễn Đông, vị thế quan trọng của Quán Âm Bồ Tát 
đã phổ biến một cách hết sức rộng rãi; đặc biệt, xuyên qua 
những nghệ thuật phẩm nổi bậc về Quán Âm trong nhiều tư thế. 
Tại Trung Quốc, Quán Âm cũng còn được tôn xưng là Quán 
Thế Âm, tại Nhật Bản thì gọi là Kwannon. Trong tất cả những 
quốc gia ở Á Châu, Quán Thế Âm đã được tôn sùng như Bậc 
Vô Úy Thí tối thượng (kẻ ban cho sự phòng hộ thoát khỏi mọi 
sợ hãi) và Ngài cũng được coi là Bậc Đạo Sư, nhất là được coi 
như Bậc truyền cảm, dẫn khởi, khai tác lòng Từ Bi giác ngộ sâu 
thắm nhất. 





Pháp Tu Quán Âm 





Thế thì, lấy Quán Âm làm đối tượng để quán tưởng 
chính là con đường tối ư căn bản và hết sức hiệu lực đối với 
những ai chuyên tâm tầm cầu sự khai ngộ. Trong những trang 
được trình bày sau đây về Pháp Tu Quán Âm, hành giả phải 
học hỏi cách quán tưởng Bồ Tát Quán Âm một cách trực 
tiếp. Trong phương pháp giảng yêu này, bao gồm một thứ kỹ 
thuật khả dĩ khiến hành giả đang trong thiền định có thể cảm 
nhận được sự gia trì che chớ của Quán Âm. Đang trong khi 
quán tưởng, hànhgiả và cảnh giới sở nghiệm của hành giả đều 
được quán tưởng như được trở thành giác ngộ viên mãn. 
Hành giả. lúc tụng Thần Chú Lục Tự (OM MANI PADME 
HUM), phải đồng lúc quán tưởng rằng: tất cả hình tướng, sắc 
tướng, âm thanh và tư tưởng đều đã được chuyên hóa thành 
hình sắc, âm thanh và tư tưởng của chính Quán Thế Âm. 


Pháp Tu Quán Âm Quán Tưởng này (nguyên tác: 
“Thiền Định Quán Tưởng cho tất cả chúng sinh suốt cõi không 
gian”) đã do Ngài Tangtong Gyalbo, một vị đại thánh của Tây 
Tạng soạn ra. Ngài đã từng có rất nhiều kinh nghiệm tu chứng 
và được trực tiếp nhìn thấy sự thị hiện của chính Đức Quán Thế 
Âm Bồ Tát. Tangtong Gyalbo đã được sinh ra tại Owa Latse 
vào năm 1361, thuộc vùng Tây bộ Tây Tạng. Lúc còn TẤt trẻ, 
Ngài đã say sưa thích thú, nhất là nghiên cứu, tu học giáo lý 
Phật Giáo, đặc biệt; những giáolý có liên hệ đến Ngài Quán 
Âm. Ngài đã hấp thụ một trình độ giáo lý tu chứng rất cao từ 
các bậc thầy lớn thuộc Kim Cang Đại Thừa của Ấn Độ và Tây 
Tạng đương thời; trong những bậc thầy đó có Ngài Kangapa 
Paljor Sherah là một bậc Đạo Sư chuyên gia hành trì về Quán 
Âm. N gài cũng đã bỏ ra nhiều năm ròng rã để thủ đắc công phu 
tu tập thiền định và đã từng trực tiếp hấp thụ một cách bí nhiệm 
sự chỉ dạy và tâm thuật minh kiến truyền thọ từ chư Phật và chư 
Bồ Tát cũng như từ những bậc Đại Sư ở nhân gian trong quá 
khứ. Sau đó, Ngài đã du hóa khắp xứ Tây Tạng, Án Độ, 
Bhutan (Phủ Đơn), Trung Hoa và Mông Cổ. Bắt cứ nơi nào 
Ngài đến, Ngài đều truyền bá Minh Chú “Án Ma Ni Bát Di 





10 


Pháp Tu Quán Âm 





Hồng” (OM MANI PADME HUM) cho rất nhiều đệ tử của 
Ngài. 


Pháp Tu Quán Âm do Tangtong Gyalbo soạn ra đã được 
đặt căn bản trên sự thân kiến và những kinh nghiệm tu chứng 
bản thân vê Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài đã truyền trao 
pháp tu cho các đệ tử, và sau đó đã được tương truyền từ thế hệ 
này rau thế hệ khác và cho mãi đến hôm nay. Vào thế kỷ thứ 
19, pháp tu này đã rất được tán dương và phục hồi bởi hai vị 
Hòa Thượng Tây Tạng Jamyang Kyentse Wangbo Rinpoche và 
Jamgon Kongtrul Rinpoche. Nhờ thế, pháp tu này đã được 
truyền bá và thực hành rộng rãi đến toàn thể Phật Giáo đồ trên 
khắp thế giới. 


Kỹ xảo trọng yếu mà Tangtong Gyalbo đã sử dụng để 
phát triển bao gồm nghi thức Đoạn Ngã (phá trừ ngã chấp, chữ 
Tây Tạng gọi là pháp tu GCOD — đọc là chod) và thuật Mật 
Tông Du Già bí truyền từ Dakini Niguma (em của Sư Tổ Mật 
Tông Naropa) và phương pháp quán tưởng Vô Lượng Thọ 
Phật (Amitayus) đề làm tăng thêm tuổi thọ. Đặc biệt Tangtong 
Gyalbo còn được người Tây Tạng ngưỡng mộ một cách cao độ 
vì công trình kiến thiết cầu treo bằng sắt trên toàn cõi Tây Tạng. 
Sau khi phát hiện mỏ thiết đồ sộ, phong phú, Ngài đã phát minh 
ra phương pháp luyện thép đề chế tạo một loại thép không rỉ sét. 
Những chiếc cầu treo được Ngài kiến tạo theo phương pháp 
này, cho đến nay vẫn còn được sử dụng. 


Tangtong Gyalbo viên tịch vào năm 1485, Ngài đã sống 
với một tuôi thọ rất cao (N gài sống đến 124 tuổi), vì thế đã 
chứng minh một cách hùng hồn cái công hiệu của thuật tăng 
tuổi thọ mà Ngài đã truyền dạy. Từ những hành hoạt về Bồ Tát 
Hạnh vô cùng lợi ích đối với dân Tây Tạng trong cuộc sống của 
Ngài; vì thế, Ngài đã được tôn kính và được coi như là bậc hóa 
thân của Bồ Tát Quán Âm. Tangtong Gyalbo hiện vẫn tiếp tục 
thọ sanh (tái sanh) như một bậc thượng sư muôn đời tại Tây 
Tạng. Hiện thân của Ngài hiện nay là Drubtob Rinpoche, ngài 





T1 


Pháp Tu Quán Âm 





đã chào đời tại Golok thuộc miền Đông bộ Tây Tạng vào đầu 
kỷ nguyên này. Drubtob Rinpoche đang ở Bhutan và Ngài hiện 
là một bậc được tôn như là đại Minh Sư thần thông viên thành 
(Siddha) của “Thiết Kiều hệ, Mật Tông Tây Tạng”. Toàn bộ 
phương pháp giảng dạy của Tangtong Gyalbo đều được hoằng 
dương nơi những đạo tràng của Ngài, trong đó, gồm cả pháp tu 
Quán Âm. Đã có rất nhiều bậc thượng sư khác cũng đã truyền 
thọ pháp tu này như ngải Deshung Rinpoche ở Seatle, 
Washington, Ngài Kalu Rinpoche ở các trung tâm truyền bá 
Phật Giáo của Hòa thượng trên khắp thế giới, và Ngài Lama 
Kunga ở Ewam Choden Center tại Berkeley, California. 





12 


Pháp Tu Quán Âm 





CHƯƠNG I 


NHỮNG CHỈ DÂN TÓNG QUÁT VÈ PHƯƠNG PHÁP 
THIÊN ĐỊNH 


Trước khi trình bày phương pháp tu hành thực dụng: 
THUI Tưởng Thiền Định cho tất cả chúng sinh suốt cõi không 
gian”, điều cần yếu là giải thích một số tâm thuật căn bản để 
thực hành lối Quán Tưởng này. Bối cảnh tâm thuật này rất 
quan yếu đề tu hành hầu thực chứng phép thiền quán này một 
cách thích đáng, hữu hiệu. Những ai tu học mà không được sự 
hướng dẫn riêng biệt của bậc Đạo Sư kinh lịch trong truyền 
thống Mật Tông và những người nào chưa có kinh nghiệm về 
thiền định Phật Giáo, đều cần phải nghiên cứu thật cân thận 
những kỹ xảo tâm thuật căn bản này. 


Điều cần chú ý ở đây là: Những người có ý tuân phụng 
Phật đạo, tốt nhất cần phải có một vị Thượng Sư. VỊ Thượng 
Sư hợp cách là người có rất nhiều kinh nghiệm phong phú đối 
với pháp tu của Phật Giáo. Vị ấy được truyền thừa một cách 
không gián đoạn (vĩnh truyền) từ Đức Bồn Sư Thích Ca Mâu 
Ni, và đươc công nhận trong Tăng già là những bậc đã đạt đến 
trình độ chứng ngộ rất cao mà trí huệ và lòng từ bi đều viên 
dung vô ngại. Chỉ có bậc thượng sư như thế mới có thể sách 
tấn, sữa chữa và là động cơ thúc đây cho sự nồ lực tu học của 
đàn hậu tấn. Chỉ có những bậc đại sư như thế mới chỉ bày cho 
chúng ta những cảnh giới chứng ngộ chân chánh, mục đích đích 
thực cho tất cả mọi nỗ lực của chúng ta. Chỉ có những bậc đại 
sư như thế mới có thê bảo hộ chúng ta không phạm vào những 
sai lầm tội lỗi mà chúng ta có thê phạm, đồng thời lãnh đạo, chỉ 
dẫn chúng ta một cách đích thực và thích thời nhằm đạt đến 
cảnh giới cao hơn. Đối với những người học về Kim Cang 
Thừa, vị Thượng Sư rất là trọng yêu. Chính sự quan hệ chặt 
chẽ giữa thầy và trò đã là chất liệu ràng buộc, thúc đầy ta quyết 





13 


Pháp Tu Quán Âm 





tâm thực hiện và đạt đến Phật đạo hoàn mỹ nhất. Vì pháp tu 
Quán Âm Quán Tưởng này trực thuộc vào Kim Cang Thừa, cho 
nên, hành giả cần phải đem hết khả năng để tìm cầu một vị 
Thượng Sư chân chính hầu chỉ dẫn cho sự tu học và xem tập 
sách nhỏ này như là một hỗ trợ cho sự huấn thị cao quý của bậc 
Thượng Sư. Dù vậy, những ai hiện đang trong tình trạng không 
có sự liên hệ với một bậc Thượng Sư hợp cách thì vân có thể 
tận dụng toàn bộ khả năng và nỗ lực của chính mình để tu tập 
Quán Âm Quán Tưởng và như thế cũng chăng có gì nguy hiểm 
cả. Thực sự thì, pháp tu đặc biệt này cũng đã được lập ra để có 
tính cách thích ứng và hữu dụng cho chính kẻ sơ tâm mới bắt 
đầu tu học. Phương pháp này tuy bao gồm những giáo lý tu 
chứng ở mức độ tối cao nhất, nhưng cách trình bày ở đây có 
tính cách dung hóa khả dĩ giúp đỡ được cho người sơ học và 
cho tất cả những bậc có kinh nghiệm cao, cả hai đều có thê đạt 
được lợi ích. Pháp tu Quán Âm Quán Tưởng này, dù là pháp tu 
của Mật Tông Phật Giáo, thế nhưng vẫn không mang tính cách 
phức tạp nguy hiểm của pháp tu mật giáo, đồng thời, vẫn bao 
gồm đủ những nguyên lý tối thượng đưa đến Giác Ngộ viên 
mãn. 


Giống như tất cả phép tu Quán Tưởng khác trong Phật 
Giáo, phép tu Quán Âm Quán Tưởng này đòi hỏi hành giả cần 
tu học những tâm thuật kỹ xảo căn bản về Chỉ và Quán. Những 
kỹ xảo này đã được trình bày một cách đây đủ, chỉ tiết trong rất 
nhiều kinh sách của Phật Giáo. Những gì được trình bày sau 
đây chỉ là những yếu điểm có tính cách cương lãnh mà thôi. 


1— ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN 


Mặc dù có thể thực hiện sự tu Quán trong tất cả mọi 
cảnh huống (hoàn cảnh); nhưng, lý tưởng tuyệt vời nhất vẫn là 
một đạo tràng thanh tịnh có khả năng giảm thiểu tối đa sự quấy 
nhiễu chung quanh. Nếu được như thế thì đó là điều kiện tốt 
nhất cho những người mới bắt đầu tu học. Nếu có thể, nên thiết 
lập một căn phòng đặc biệt hay sử dụng một góc nhở đề có thể 





14 


Pháp Tu Quán Âm 





bảo đảm sự thanh tịnh cho công việc tu Quán hằng ngày. Trong 
phòng hay trong một góc phòng (khu vực tu tập) cần nhất là nên 
tránh xa sự hoạt động của thế tục. Phải bảo trì trọn vẹn sự 
thanh khiết. Không nên trần thiết (trưng bày) những phẩm vật 
thế tục hoặc những vật dụng không liên quan đến sự tu quán. 
Trong khu vực này, mình có thể kê một chiếc bục hoặc bàn thờ 
đề thờ phụng cúng tượng Phật hoặc những vật tượng trưng cho 
giáo lý Đức Phật. Theo đó, bên cạnh có thê trần thiết, trưng bày 
một vài loại như: hoa, hương, nước, đèn cầy, Vv.V..., trên một 
bục thấp hơn. Trong trường hợp này, nếu có thể có được một 
tôn tượng Quán Thế Âm hay một bức ảnh của Ngài thì không gì 
tốt bằng. Đặc biệt, nếu thờ một tượng Quán Âm như đã trình 
bày trong pháp tu Quán Âm Quán Tưởng thì rất quý. 


Điều kiện tốt nhất cho sự tu quán là sắp xếp một thời g1ờ 
đặc biệt và nhất định cho từng ngày. Rất có nhiều người thích 
tu luyện vào mỗi sáng sớm thanh tịnh trước khi khởi đầu cho 
những sinh hoạt trong ngày, vì giờ giác này là khoảng thời gian 
mà tâm và cảnh thanh tịnh nhất. Giờ mặt trời lặn (hoàng hôn) 
cũng là một trong những giờ giác rất tốt. Thời gian có thê tùy 
nghi chọn lựa, miễn sao thích hợp với chương trình sinh hoạt 
hằng ngày của mỗi một cá thể. Nhưng, nhất định phải có một 
sự chọn lựa khôn khéo đề bắt buộc chính mình phải tuân theo 
mỗi ngày nhằm nuôi dưỡng và tạo thành một thói quen có định. 


Tính cách quyết định về thời gian tu tập dài hay ngắn 
còn tùy thuộc vào năng lực và chương trình bận rộn hay thư thả 
của mỗi người. Tuy nhiên, tốt nhất là nên giữ đúng giờ giác đã 
quy định cho sự tu tập hằng ngày. Để tránh sự thất bại trong 
việc tu hành, lúc mới bắt đầu tu tập, không nên có tham vọng 
quyết định tu thập trong thời gian quá lâu. Nếu có thê, nên tu 
tập 15 phút mỗi ngày, như thế sẽ đạt được lợi ích lớn. Thời 
gian tu tập có thê kéo dài tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, sau 
đó tùy hoàn cảnh thuận tiện có thê tăng dần thì giờ lên. 





15 


Pháp Tu Quán Âm 





2- NHỮNG MỤC TU TẬP KHÁC 


Pháp tu Quán Âm Quán Tưởng này vốn là một pháp tu 
hết sức hoàn hảo và cụ túc; nhưng, trong thời gian quán tưởng, 
thiền định, hành giả cũng có thê tu tập thêm những pháp môn 
khác mà mìnhh đã thọ trì. Chăng hạn hành giả đang hành trì 
pháp môn Lễ Phật, thì cứ thực hành pháp môn Lễ Phật trước khi 
ngồi xuống để tu Quán. Cũng có thê trước khi tu Quán Âm 
pháp hành giả cũng có thể thực hành phép quán tưởng thanh 
tịnh của Kim Cang Tát Đỏa cùng lúc mới việc trì tụng Bách Tự 
Minh Chú. Việc sắp xếp và thu dụng thêm những pháp môn 
khác còn tùy theo căn cơ và mục đích của hành giả; trong 
trường hợp này, hành giả cần nên tham khảo ý kiến của bậc bản 
sư mình. 


3— THẺ NGÒI TRONG LÚC TU QUÁN 


Thế ngồi lý tưởng nhất trong lúc tu quán là ngồi trên sản 
nhà HồNC ngôi trên tọa cụ, Kim Cang Tọa (gọi là thế ngồi kim 
cương, “vajra” cũng gọi là Liên Hoa Tọa). Bắp đùi trái ở trong 
bắp đùi phải ở ngoài, cả hai bàn chân đều nằm ngược nhau trên 
đùi, nhưng cũng có thể ngồi theo tư thế bán già (bán Liên Hoa 
Tọa; thế ngồi như nửa hoa sen): Bàn chân trái để lên đùi chân 
phải hay ngược lại; hoặc đơn giản hơn là: ngồi theo thế hai 
chân đâu ngược vào nhau, lưng thật thắng nhưng không quá 
cứng ngắc. Hai tay có thể xếp một cách đơn giản tùy tiện trên 
lòng bàn chân hay theo hình thức tham thiền thông lệ, bàn tay 
phải đặt lên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái cụng nhẹ vào 
nhau. Đầu phải giữ cho thật ngay thắng, và, hai mắt khép nhẹ 
(nửa mở nửa nhằm). Không nên nhìn chú mục vào bất cứ vật gì 
hay điểm nào (dĩ nhiên là ngoại trừ vật đang quán tưởng). 
Miệng ngậm nhẹ nhưng thanh thản thoải mái, không căng 
thắng, đầu lưỡi cong lên và chạm nhẹ nướu hàm trên. 





16 


Pháp Tu Quán Âm 








Cross-legged Position 


(hình thế ngồi trong lúc tu quán) 





17 


Pháp Tu Quán Âm 





4— TU CHỈ PHÁP 


Trong lúc tu tập quán tưởng, CHỈ là một yếu tố vô cùng 
quan trọng. Nói một cách đơn giản thì: CHỈ (cũng tức là 
ĐỊNH) chính là sự giảm thiểu những tư tưởng vọng niệm, 
phù động vẫn vơ, buộc tâm ý ngưng tụ, lắng đọng để tập 
trung nhất tâm vào đối tượng quản chiếu. Kỹ xảo về sự tu 
CHỈ đã được trình bày một cách sâu sắc trong kinh sách Phật 
giáo. Những kinh nghiệm về sự tu Chỉ sẽ giúp rất nhiều cho 
pháp tu Quán Tưởng. Vì thế, những ai tu học mà chưa thê phát 
triển công phu Chỉ Định một cách đầy đủ, điều kiện tiên quyết 
và tốt nhất là cẩn nên luyện đập Chỉ Định trong một vài tuân 
trước khi bắt đầu tu tập về pháp tu Quán Âm Tưởng này. 
Việc học về Chỉ Định rất tốt, nó có khả năng dẫn đến một điều 
kiện sức khoẻ khương tiện. Trên phương diện tâm lý, nó cũng 
có khả năng đưa đến một lợi ích đáng kế có thể nhận thấy được. 


Một trong những phương pháp tu CHỈ đơn giản là: ứđp 
trung sự chú ý vào hơi thở của chính mình. Sau khi ngồi thiền 
trong một tư thế tốt, chỉ thở ra hít vào trong một nhịp điệu bình 
thường, thoải mái, thư thả, nhịp nhàng. Không nên cố sức 
cưỡng chế làm cho căng thắng dù chỉ là mảy may. Tâm không 
nghĩ đến bát cứ việc gì khác, chỉ tiếp tục chú ý theo dõi hơi thở. 
Có thê áp dụng phương pháp Số Tức (đếm hơi thở). Bắt đầu 
đếm từ một đến mười, sau đó bắt đầu đếm lạ. Thì rất có lợi 
ích. 


Một phương pháp tu CHỈ (năng lực tập trung tư tưởng) 
đơn giản khác là dùng một phẩm vật đơn giản làm đối tượng. 
Ví dụ: lấy một mảnh vải nhỏ hình vuông, một đóa hoa giản dị, 

v... chăng hạn. Hãy đặt vật ấy trước mặt khoảng chừng năm 
feet và ngồi trong một tư thế thiền tọa, tập trung toàn bộ nhãn 
lực, chăm chú nhìn vào vật đó; Đừng để tâm suy nghĩ đến bất 
cứ vật nào khác. Cũng có thể gom hết tâm lực tập trung tư 
tưởng vào một ảnh tượng đang ở trong tâm như một điểm nhỏ 





18 


Pháp Tu Quán Âm 





có màu sắc hoặc tập trung tư tưởng vào ngay chính trực thức, 
giác tánh rông lặng. 


Những Pháp tu đơn giản này chỉ cốt làm cho tâm của 
hành giả đạt được sự tu tập trong anh định, đồng thời giúp 
hành giả tăng tiến phương diện trực giác. Nếu trong thời gian 
tu tập những phương pháp Chỉ (tập trung tư tưởng) này, lúc đầu 
tâm tư bị tán loạn và phát sanh những ưu phiền của thế tục, 
vọng tưởng, ảo giác, v.v... thì hành giả chỉ cần tri nhận rằng: 
Những thứ tạp niệm này đều là những thứ hư ảo do tâm tạo nên. 
Sau khi tri nhận rằng tất cả vọng niệm đều do chính tâm mình 
tạo ra, thì điều ấy lập tức đưa tâm trở về sự quán tưởng. 


Có một việc tối cực trọng yếu mà hành giả cần phải 
tuyệt đối chú ý là: trong lúc tu Chỉ Quán (thiền định), không 
nên chấm dứt một cách bất ngờ đột ngột. Trong quá trình từ 
cảnh giới của định lực thanh tịnh, nên trở lại, cảnh giới của thế 
tục một cách êm dịu, từ từ, thoải mái. 


Kỳ xảo của sự tu Chỉ (được gọi là shamatha hay dhyana 
hay thiền) đã được ghi lại một cách thâm sâu với một sô lượng 
không thể kế xiết trong các kinh sách Phật Giáo. Hành giả có 
thể tham khảo để học hỏi thêm những chỉ tiết rõ ràng. Hơn nữa, 
việc tu hành thực dụng pháp môn Quán Tưởng Quán Âm này, 
lúc được lặp đi lặp lại nhiều lần, tự nhiên sự tập trung tư tưởng 
của mình (Định Lực) sẽ khai triển trong bất cứ trường hợp. 


5— QUÁN TƯỞNG PHÁP 


Điểm căn bản của phép tu Quán Tưởng là chuyển hóa 
cái thực tại được thể nghiệm về chính bản thân, ít nhất là 
trong thời gian thiền định. Dụng ý chính là hành giả càng tốn 
nhiều thì gian tâm thức để dụng công quán tưởng đến Phật, Bồ 
Tát, v.v... bao nhiêu thì bản chất của toàn diện tâm cảnh quan 
kiến của mình được hanh thông lợi lạc bấy nhiêu. Ngoài ra nêu 
có người nào có đầy đủ năng lực để có thể quán tưởng toàn thể 





19 


Pháp Tu Quán Âm 





vũ trụ như là đang trở thành cảnh giới giác ngộ thì nhất định 
người đó sẽ được tăng trưởng năng lực vĩ đại, đủ sức chế ngự 
và làm chủ được những tình cảm, những tri nhận và những kinh 
nghiệm trong đời sông. Tâm thức mình phải có sẵn tín niệm cơ 
bản rằng: Tự thân của mỗi một chúng ta có sẵn đây đủ một 
năng lực phi thường có khá năng đặt đến sự giác ngộ, và do 
đó có khả năng sống trong một thế giới giác ngộ. 


Một cách tổng quát thì: phát triển năng lực của sự quán 
tưởng là một việc tương đối khó khăn, và điều này còn tùy vào 
căn khí và tập khí của mỗi người mà có sự sai khác. Có một ít 
người đã gặp phải một số vấn đề nhưng một số khác thì sự khó 
khăn đã không phải là không ít. Điểm tối trọng yêu là hành giả 
không nên kỳ vọng quá cao trong thời gian đâu. 


Phương pháp quán tưởng là tiến trình dụng tâm đề làm 
cho những hình tượng của sự tưởng tượng biến thành cụ thể 
chân thật. Hay nói một cách khác: Sự Quán Tưởng là tiễn trình 
có ý nhìn thấy một hình ảnh mà mình đang tưởng tượng bằng 
cách sử dụng một SỐ tác dụng tính thần như trí nhớ, sự tưởng 
tưởng và sự tập trung tư tưởng, mình có thể vận dụng tâm thức 
để tạo tác ra hình ảnh (hay gợi cho hiện ra hình tượng) trong 
một cứ điểm nhất định trong không gian. Ban đầu những hình 
tượng này rất mơ hồ, hư ảo, nhưng sau khi đã luyện tập phương 
pháp một cách thuần thục thì hành giả sẽ “thấy” những hình 
tượng này một cách rõ ràng như bất cứ ngoại vật nào đưới nhãn 
quang của mình. 


Có rất nhiều phương pháp khác nhau để đạt đến sự tựu 
thành sự Quán Tưởng này. Vài bậc Thượng Sư khuyên là nên 
bắt đầu thử quán tưởng một hình ảnh zơ hồ của toàn thê cảnh 
tượng rồi từ từ làm cho nó sáng tỏ khi mình trở nên quen thuộc 
hơn với hình ảnh và tiến trình quán tưởng. Cũng có những bậc 
Thượng Sư khác dạy là nên bắt đầu bằng những phần nhỏ của 
hình tượng, mỗi một bộ phận đều quán tưởng một cách minh 
bạch và từ từ đem chúng ghép lại thành một hình tượng trọn vẹn 





20 


Pháp Tu Quán Âm 





(phương pháp này rất là ích lợi và tiện dụng cho việc quán 
tưởng phức tạp hơn về chư Bồ Tát và chư Thiên). Phương pháp 
thứ ba là bắt đầu ngó nhìn thật lầu vào một hình tượng cho đến 
khi việc quán tưởng hình ảnh này trở nên dễ dàng thực hiện. 


Không luận là sử dụng phương pháp gì, trong thời kỳ 
đầu của sự tu Quán, nếu sự quán tưởng không được ổn định thì 
đừng bao giờ nản chí. Những hành giả sơ cơ thường hay kể lại 
những vấn đề vấp phải trong việc quán tưởng, và những vấn đề 
thường gặp là: Không có khả năng để quán tưởng gì cả; hình 
tượng lúc tỏ lúc mờ, và mỗi lần như thế chỉ có thể thấy hình 
tượng một cách phiến diện, cục bộ; lúng túng không biết phải từ 
góc cạnh nào đề nhìn hình tượng; hình tượng cứ vẫn lướt trượt 
khỏi đầu mình (giống như lúc luyện pháp Quán Âm Quán 
Tưởng, tức quán tưởng Quán Âm Bồ Tát đang ở trên đỉnh đầu 
của hành siả); hình tượng dường như tự phát ý riêng và bắt đầu 
nói cười, ø1ỡn cợt và chơi nghịch những trò đùa khác. Ngoài ra, 
còn có những vấn đề thường gặp trong mọi lối tu thiền như đau 
nhức cơ thể, tâm thần lơ đễnh, hôn trầm, trạo cử (ý tưởng lăng 
xăng) khát khao, thèm muốn, những tình cảm xung động phát 
dậy mãnh liệt mà không thích ứng dung hợp. 


Đề giải quyết hàng bao nhiêu vấn đề trên, chỉ có cách trả 
lời duy nhất là: Không cần để ý biết tới, bận tâm đến những 
vấn đề đó nữa. Cứ tiếp tục giữ sự quán tưởng. Tất cả những 
nỗi khó khăn trên phải được coi như là những trò bịp bợm của 
cái bản ngã, cái bản ngã muốn chạy trốn, tránh né sự quan sát 
thâm cận, chạy trốn, tránh né sự hủy diệt của chính bản ngã, 
được thành tựu từ sự thiền định quán tưởng Phật Giáo. Cái làm 
cho vấn đề trở nên quan trọng chỉ là cách làm cho vấn đề trở 
nên thực hơn mà thôi. Hay nói một cách khác: cái việc quan- 
trọng-hóa bất cứ một vấn đề nào cũng đều làm cho vấn đề ấ ầy trở 
nên có thực hơn bao giờ cả, nghĩa là vấn đề càng trở nên rắc rối 
hơn nữa. 





21 


Pháp Tu Quán Âm 





Do đó, mình không nên để ý nhiều đến những vấn đề 
hay những khó khăn. Hãy cứ tiêp tục dôn hệt nỗ lực của mình 
vào trong việc quán tưởng, thiên định như thường lệ. 


Nguyên tắc này cũng áp dụng cho bất cứ kinh nghiệm 
đặc biệt nào khác mà mình trải qua lúc quán tưởng tham thiên, 
và, cũng áp dụng cho cả việc không có kinh nghiệm đặc biệt 
nào như vậy. 


Xin cảnh cáo hành giả là: Trong lúc thiên định, đừng 
bao giờ để bị kích động bởi những gì mà hành giả có cảm giác 
như là một dấu hiệu của sự thành công như: cảm giác thú vị 
khinh an (nhẹ nhàng) có cảm xúc âm áp, thấy ánh sáng, v.v.. 
Khi Định môi lúc một sâu dần, những tình huống này có thê sẽ 
xuất hiện, nhưng, chúng không có gì vĩ đại quan trọng cả, vì 
thế, không cân suy câu và cũng không cần chạy. trốn chúng. 
Khi thấy những huyễn cảnh ảo tượng khác, cũng cân có thái độ 
trên. Đôi khi có thể thấy những cảnh tượng khủng bố kỳ dị 
khác thường, cần phải nhìn rõ bản chất không thật hư huyễn của 
chúng. Hãy để chúng tự biến đi, còn nếu không có những cảnh 
giới ây hiện ra, thì không nên có cảm giác thất vọng hoặc nản 
chí mà phải luôn luôn tâm niệm rằng: Mục đích duy nhất của 
sự Quán Tướng là để phát triển Trí Huệ và Tâm Từ Bi của 
chúng ta. Nếu đúng như pháp mà tu tập có thể thấy được rõ 
ràng những hình tượng, hoặc tự mình có thể ghi nhận một cách 
rõ ràng răng: Tâm Từ Bi của chúng mình đang được phát triển 
hơn thêm đôi chút trong mọi sinh hoạt thường nhật của đời sống 
thì đó cũng đủ để biết rằng những điều này chính là thành quả 
thực thụ của phương pháp tu hành này. 


Sau cùng, cũng nên ghi nhận thêm rằng, quán tưởng và 
thấy được những hình tượng được mô tả như hình tượng Quán 
Âm có thê là một cái gì xa lạ và khó khăn đối với những ai đã 
không từng quen thuộc với những hình tượng thông thường của 
Phật Giáo. Vì :hế, lúc đầu có thể xem sự quản tưởng như là một 
loại luyện tập có thể giúp ích cho tâm lực trở thành khoáng đại 





22 


Pháp Tu Quán Âm 





và làm tăng trưởng sức chủ ý, gia tăng sự tập trung tư tưởng. 
Nhưng, điều quan trọng hơn nữa: hình thể và những thuộc tính 
sắc tướng của Quán Thế Âm phải được hiểu như là đã được có 
ý thiết lập ra hầu sử dụng những biểu tượng hữu hiệu và truyền 
cảm nhất, khả dĩ trao truyền, ban phát sự thê hiện lòng Từ Bi và 
Trí Huệ. Những biểu tượng này đã được giải thích rõ ràng hơn 
nơi chương ba. Khi mà sự quen thuộc thiết thân hơn với hình 
tượng và văn mạch sắc tướng của Quán Thế Âm được tăng 
trưởng phát huy sâu rộng hơn thì những thành viên của phần lớn 
những nền văn hóa nhân loại có thể có khả năng thuận dụng để 
liên hệ gia hưởng thỏa đáng hơn với những biểu tượng cỗ kính 
mãnh liệt này. 


6— LÀM THẺ NÀO TRÌ CHÚ LÚC 
SỬ DỤNG TRÀNG HẠT 


Chú là sự biểu hiện bằng âm thanh về tâm cảnh Giác 
Ngộ của ý thức. Phần lớn Chú ngữ là Phạn văn, ngắn gọn, đơn 
giản nhưng giàu năng lực tượng trưng. Tuy nhiên, Chú cũng có 
một ý nghĩa trên phương diện văn tự và cũng có thê dịch ra chữ 
Việt. Nhưng, công dụng cơ bản của Chú la do xuyên qua âm 
thanh của văn tự mà hướng hành giả biêu đạt bao nhiêu thứ tâm 
cảnh đặc thù của chính ý thức. Vì thế, Chú ngữ cần phải được 
tụng niệm một cách thường xuyên liên tục, càng nhiều càng tốt. 
Đặc biệt là phải đem hết tâm lực chuyên chú vào âm thanh của 
Chú và chuyên chú vào trí huệ tương ứng được tượng trưng ở 
đó. Lúc trì Chú, theo truyền thống, rất có nhiều người sử dụng 
cách lần chuỗi để ghi nhớ (tính đếm) nhưng điều này không 
tuyệt đối cần thiết. 


Phật Giáo thường dùng chuỗi có 108 hạt, cộng thêm đầu 
mỗi chuỗi hạt (hạt lớn giống như bầu hồ lô). Mục đích lần 
chuỗi 108 hạt này chỉ là để ghi nhớ, đặc biệt nó rất hữu dụng 
khi có người muốn hoàn tất số lượng trì Chú trong một thời 
gian nhất định. Khi lần xong trọn vẹn một tràng chuỗi hạt thì 
chỉ tính có 100 lần Chú thôi (cộng thêm 8 đều chuỗi để phòng 





23 


Pháp Tu Quán Âm 





hờ trong trường hợp có một vài Chú khi tụng niệm không được 
chân thành, tha thiết hoặc không tập trung đầy đủ sức chú v): 
Đồng thời 108 hạt cũng còn được ghi nhận như là một con sô 
(số mục) có được sự kiết lợi (tốt đẹp và lợi lạc). 


Trong lúc trì Chú, tràng hạt được lần bởi ngón tay cái và 
trỏ; một đôi khi trong những phương pháp tu tập cao cấp hơn, 
những ngón tay khác cũng đã được sử dụng. Có thê sử dụng tay 
phải hoặc tay trái nếu cảm thấy tay nào thuận tiện nhất với 
mình. Mỗi lần trì xong một Chú, lần một hạt chuỗi. Đề bắt đầu 
cho tiến trình lần chuỗi, trước tiên, nên bắt đầu bằng hạt chuỗi 
kế cạnh hạt Đầu hạt của tràng chuỗi. Khi lằng xong hãy dừng 
lại. Đừng tính tiếp đầu chuỗi mà phải lần ngược lại và cứ thế 
tiếp tục đã được chỉ dẫn. 


Có thê sử dụng bất cứ tràng hạt được chế tạo bằng bất 
cứ vật liệu nào. Tràng hạt làm bằng hạt bồ đề được chế tạo tại 
Ấn Độ đã đặt biệt được mọi người ưa thích. Tràng hạt bằng gỗ 
đàn hương cũng là loại tràng hạt mà hầu hết Phật tử ưa thích. 
Trong những pháp tu đặc biệt, có người đã sử dụng những tràng 
hạt được đặc biệt chế bằng những chất liệu như ngà voi, san hô, 
pha lê, thạch anh, hoặc xương, v.v... 


Sử dụng tràng hạt (phương pháp lần chuỗi) cũng có thể 
trợ giúp hành giả tập trung được tâm lực nơi Chú ngữ và quán 
tưởng. Vì vậy, cân phải tôn trọng và giữ gìn tràng hạt cần thận. 
Mỗi hạt chuỗi có thể được xem như là vật tượng trưng cho một 
vị Bồ Tát mà hành giả đang quán tưởng đến. Đồng thời, xem 
sợi dây dùng để xâu chuỗi là tượng trưng cho ý thức của Bậc Bồ 
Tát, tức Bồ Đề Tâm. 


7— CÁCH SỬ DỤNG CHÍNH VĂN CỦA BẢN TU PHÁP 
Những gì được thấy trong Chương Hai vốn đã được 


phiên dịch từ bản gốc (chính) bằng tiếng Tây Tạng được soạn ra 
bởi Ngài Tangtong GØyalbo: “Quán Tưởng Thiên Định cho tât 





24 


Pháp Tu Quán Âm 





cả chúng sanh ở khắp cõi không gian” [những chữ hoặc 
những đoạn trong ngoặc là do dịch giả thêm vào đê ý nghĩa của 
câu văn được sáng sủa thêm dê hiệu hơn]. 


Nguyên văn trong chính bản trình bày rõ ràng chính xác 
về những øì cần phải quán tưởng và phải được thể nghiệm trong 
lúc mình quán tưởng. Phải tụng một cách hết sức chậm rãi qua 
từng đoạn [ngoại trừ những đoạn chú giải được đóng ngoặc]. 
Lúc đọc, có thê đọc lớn tiếng hoặc đọc thầm thầm cho chính 
mình, đồng lúc, từng bước một, phải tác quán tưởng theo mỗi 
lần đọc. Khi mỗi đoạn đươc hoàn tất có thể tạm nghỉ trong 
chốc lát rồi tiếp tục ôn lại trong tâm thức những gì mình đã 
quán tưởng từ đầu cho đến đó. Trong một đoạn như thế, thời 
gian bỏ ra (sử dụng) nhiều hay ít (dài hay ngắn) là hoàn toàn tùy 
thuộc vào nhu yếu và sở vọng của mỗi người. 


Trong khi trì Chú, phải đốc hết toàn bộ quá trình quán 
tưởng mà mình có thể có, vào trong tâm thức mình. Hành giả 
cũng phải đem hết sức chú ý tập trung vào âm thanh của Chú 
ngữ và cố gắng nỗ lực thê hội thần thông lực của Chú (oai lực 
của Chú). Đại Bộ phận của thời gian tu Quán Tưởng (toàn thể 
thời gian tu Quán) sẽ được dùng vào việc trì Chú và cùng với sự 
Quán Tưởng Vô Tướng. 


Sau khi trì Chú nên hoàn thành sự trì tụng và tu pháp 
thiên định theo chính văn ở đây. 


Xin chú ý: Số chữ trong những dấu ngoặc là do sự thêm 
vào của dịch giả để thuận tiện cho việc phân thành chương tiết 
của pháp tu. Số chữ mà các đoạn đã nêu lên những số tương 
ứng được dùng để giải thích chỉ tiết cho mỗi đoạn trong chương 
ba. 





25 


Pháp Tu Quán Âm 





CHƯƠNG II 
CHÍNH VĂN: 


Pháp tu “Quán Tưởng Thiền Định 
Cho Tất Cả Chúng Sinh 
Trong Suốt Cõi Không Gian” 
Quán Âm Quán Tưởng này được 
Truyền thừa trực tiếp bởi 
Đạo Sư Thánh Tăng Tangtong Gvyalbo. 


(1)—QUY Y 
(Quy y Phật, Pháp và Thánh Tăng 
Cho đến khi con thành chánh giác. 
Nguyện các công đức con tạo được 
Như Bồ thí, Trì giới vân vân... 
Khiến con thành Phật đề độ sinh). 


(2) — Chúng con, chúng sanh.. .đầy hư không 
Đảnh đầu đều có hoa sen trắng. 

Và vằng trăng, hiện mật từ HRÌH (đọc là PHI) 
Đắng Chí Tôn Thánh Giả Quán Thế Âm 
Khiết bạch quang minh rực năm màu 

Mim cười bi mẫn nhìn sanh chúng 

(Ngài có bốn tay thật nhiệm mầu) 

Hai tay trong bôn, trên chắp lại 

Hai tay phía dưới của Ngài cầm 

Đóa hoa sen trắng, chuỗi pha lê 

Lụa, châu trang sức nghiêm Thánh thể 
Choàng ngực da nai, đội bảo quan 

Trên mão có Phật A DI Đà 

Đang ngồi trong thế già phu tọa (Kim Cang) 
Vằng nguyệt sau lưng thanh tịnh soi 

Ngài là Chơn tánh, là Diệu thể 

Tất cả nương về để quy y. 





26 


Pháp Tu Quán Âm 





(3) — Hãy quán tưởng, trởng tượng rằng mình và tất cả 
chúng sinh đều cùng nhau khẩn nguyện tụng kinh: 


Nay con đánh lễ Quán Thế Âm 

Bậc thánh hoàn toàn không khuyết vọng 
Thân báu thanh tịnh suốt một màu 

Đỉnh đầu nghiêm sức Viên Mãn Phật 

Bi mẫn từ tâm nhìn chúng sanh. 


(Tụng 3 hoặc 7 lân, tụng càng nhiễu càng tốt) 


(4)— Rốt ráo như thế nhất tâm cầu 

Bậc thánh thân báu chiếu quang huy 
Tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng 
Ngoại cảnh biến thành Cực Lạc Ban 
Chúng sanh thần khẩu ý ý ba nghiệp 

Đều thành Thân Khẩu Ý Quán Âm 
Thinh, sắc, pháp, trần, thảy thành không 
Tất cả chỉ là vô phân biệt. 


[Đang khi quán tưởng như thế nên tụng lục Tự Chơn 
Ngôn: An Ma Ni Bát Di Hồng (Om Mani Padme Hùm)] 


(ŠS) — Xong, hành giả hãy nhập vào Phản Quang Tự 
Tánh vô niệm tức là không có ý niệm gì cả trong bất cứ 
ba vòng luân khởi nào (Tam Luân) (không có tác giả, 
thọ giả và sở tác nghiệp) 


(6) - Đứng Dậy: 

Sắc tướng của con và mọi người 
Hiện là thánh thể của Quán Âm 
Tất cả âm thanh đều biến thành 
Âm điệu của Chú Lục Tự Minh 
Tư tưởng của con và mọi người 
Hiện là trung tâm của Đại Trí 
Xin nguyện từ nơi công đức này 





27 


Pháp Tu Quán Âm 





Con được chóng thành Quán Thế Âm 
Độ khăp chúng sanh không phân biệt 
Thăng vào cảnh giới của Chân Như 


(Nguyện đem công đức này, 
hướng về khắp tắt cả, 

đệ tử và chúng sanh 

đều trọn thành giác đạo) 





28 


Pháp Tu Quán Âm 





CHƯƠNG II 


GIẢI THÍCH 


Những tư liệu hàm chứa trong chương này đều đã được 
căn cứ vào truyền thống Tây Tạng chú sớ về Quán Âm Quán 
Tưởng Tu Pháp và đã được một số các bậc Thượng Sư hướng 
dẫn trực tiếp bằng khẩu truyền cho dịch giả. 


1- QUY Y (Trở về nương tựa) 


Trong chương đầu tiên này, Pháp tu đã được diễn đạt về 
hai động cơ thiệt côt có tính cách sông còn chủ yêu nhât đê tu 
học Phật Pháp là Thọ Quy Y và Phát Bồ Đề Tâm. 


Hai linh niệm này luôn luôn nhất định phải được thê 
hiện trước bất cứ sự hành trì nào trong Phật giáo và thực sự đó 
là điều bắt buộc không thê thiếu được trên tiến trình tu học Phật 
Pháp của họ. 


THỌ QUY Y 


(Ba hàng văn đầu của chính văn tu Pháp) đã chính 
thức đưa ra như là một tiền đề xác định nơi quy y (trở về nương 
tựa) tối hậu và đồng thời cũng là lý tưởng tối cao của hành giả. 
Đó là PHẬT, PHÁP và TĂNG. Nói khác hơn, hành giả quyết 
định lấy Phật, Pháp. Tăng như là điểm quy hướng cơ bản tối 
hậu của sự xác chứng cho đến khi chính mình chứng thành Phật 
quả. Lúc thọ Quy Y, hành giả cần ghi nhớ rằng: Đức Phật là 
một bậc đã thật sự chứng được quả vị Chánh Giác một cách 
hoàn toàn viên mãn và Ngài đích thực là một khải thị tối cao là 
linh cảm, là nguôn cảm hứng vô tận đối với toàn thể Phật Giáo 
đô. Pháp là những áo nghĩa, triết lý và phương tiện tối cao, tối 





29 


Pháp Tu Quán Âm 





hảo mà đại biểu là Kinh Tạng do Đức Phật giảng dạy, và Tăng 
là những đoàn thể thánh chúng, nói cách khác, Tăng là danh 
xưng chung để chỉ cho tất cả những thánh nhân quí phái cao 
thượng, có một đời sống thanh khiết, thánh thiện đã và đang nỗ 
lức tinh tấn phát triển trí huệ hầu thành tựu Phật Tánh. Như thế, 
Phật, Pháp, Tăng là ngôi tối tôn kính đối với toàn thê Phật tử. 


Trong lúc trì tụng Kệ Tam Quy Y, hành giả cần phải 
quán tưởng rằng: bao quanh mình gỗm có cha mẹ, bạn bè, oản 
cừu cho đến tất cả chúng sanh, và tất cả đêu ngôi chung môt 
chỗ và đông thọ Quy VY. Trong khoảng không trung ở trước tắt 
cả chúng sanh là Phật, là chư vị Bồ Tái, những quyển Kinh 
tượng trưng cho Pháp, và đoàn thể Tăng già. Quán tưởng sự có 
mặt của Chư Phật và Thánh chúng sẽ làm tăng sức mạnh cho 
thệ nguyện lực quy y của hành giả. 


Thông thường, khi thọ Pháp Quy Y lần đầu, tất cả đều 
hiện diện (thực hiện) trước mặt vị Thượng Sư và lễ thọ Quy Y 
này là mốc đánh dấu cho sự chánh thức tiễn vào Phật đạo. Sau 
đó, việc lặp lại nghi thức đọc tụng Tam Quy Y Văn, nhất là 
trước khi quán tưởng thiền định là cốt giúp cho hành giả ghi 
nhớ mãi chủ hướng tối thượng và lý tưởng tối cao của mình. 


PHÁT BÒ ĐÈ TÂM 


(tức ba hàng chữ thứ hai của đoạn thứ nhấp) là kết quả 
tất nhiên của sự thọ Tam Quy Y và đồng thời còn là cái chủ 
trương tối trọng yếu trong Phật pháp. Đoạn văn này nhấn 
mạnh: Cái mà hành giả đem hết nỗ lực để mong cầu giác ngộ 
chính là cái nhu yếu muốn lợi ích tất cả chúng sanh (hay: 
Tất cả sự nỗ lực của hành giả để đạt đến sự giác ngộ là vì sự 
lợi ích của tất cả chúng sanh). Nỗ lực này bao gồm tất cả 
phương tiện tu học của Phật giáo như: Bố thí, cứu giúp người 
(độ sanh), tụng kinh, tu tập thiền định, v.v... Hành giả nên thực 
hành những phương tiện này với một nhận thức minh mãn rằng: 
Tất cả mọi nỗ lực đều nhắm vào mục tiêu tối hậu là chứng thành 





30 


Pháp Tu Quán Âm 





Phật quả để độ thoát chúng sanh, như thế (tức) có thê cấu thành 
một nguyện lực cường đại có đủ năng lực thâm thậu khả dĩ biến 
đổi, chuyền hóa tất cả mọi sự kế tiếp. Mục đích của sự phát Bồ 
Đề Tâm này là nhằm tránh những sai lầm to lớn mà hành giả có 
thể vấp phải, đó là: Nỗ lực tu tập chỉ vì mục đích tư lợi. 


Vì thế, trước khi mở đầu pháp tu thật tế này, hành giả 
cần để ra một vài phút quán tưởng đề nhìn thấy mọi sự thống 
khổ mà vô lượng chúng sanh đang thọ nhận trong lúc luân hồi 
sanh tử trong thê gian. Trong Phật giáo, chúng sanh được phân 
làm sáu loại: Thiên, A Tu La, Nhân, Súc Sanh, Ngạ Quỷ và 
Địa Ngục Chúng Sanh (chúng sanh trong địa ngục). Phải thừa 
nhận răng môi một loại chúng sanh đều tự có một lãnh vực sinh 
tồn của chính chúng, nhưng, nhìn từ một quan điểm khác thì, tất 
cả sáu loại hình thái sinh tồn đó đều có thê tồn tại ngay trong 
nhân loại (kinh gọi là Nhân thú hay Nhân đạo). 


Trời (Thiên): 

Là một loại ở trong thiên đường vật chất, nhưng sinh 
hoạt tâm linh của họ phát triển rất ít. Sinh mạng của họ sẽ chấm 
dứt, và lúc mà họ phát hiện cái nhược điểm đó của chính mình 
thì họ sẽ bị khủng hoảng đến sửng sờ và đau khổ đến cùng tột. 


A Tu La: 

Là một loại chúng sanh thuộc cảnh giới mà tánh khí 
nóng nảy, tật đố, ưa tranh chấp, có thê tranh đấu liên lỉ suốt đời 
và lại thiếu hắn cơ hội để suy gầm về những vấn đề (phương 
diện) tâm linh. 


Loài Súc Sanh: 

Là loài tánh tình ngu độn, đau đớn, và thiếu hẵn trí năng 
sáng suốt. Đời sống của chúng là một chuỗi cắn xé, giành giật 
để sinh tồn. Chúng cũng thường bị bắt buộc làm nô lệ cho 
những chúng sanh khác. 





31 


Pháp Tu Quán Âm 





Ngạ Quý: 

Là một cảnh giới (loài) luôn bị đau khổ bởi sự khát khao 
thèm muốn dục vọng cực độ mà họ không bao giờ có thê thỏa 
mãn. Vì lòng keo kiệt, bủn xin của chính họ mà không lúc nào 
họ không suy tìm thức ăn, áo mặc và vật dụng; dẫu thế, họ chỉ 
có thê tìm được một mẫu vụng nhỏ bé hoặc một mảnh giẻ rách 
mà thôi. 


Chúng sanh trong Địa Ngục: 

Thì hoàn toàn bị sự nô dịch hóa bởi lòng căm thù, oán 
hận của chính họ, vì thế mà họ phải nhận không biết là bao 
nhiêu sự cực hình tra tấn và đau khổ một cách vô hạn. 


Loài Người: 

Tuy họ cũng có thể có đầy đủ một số mức độ của tất cả 
những vấn đề đó, nhưng, họ đường như có vừa đủ mức độ trộn 
lẫn cả khổ đau và thông minh để có khả năng vượt qua sự giao 
tranh sinh tử và phát triển đôi chút khôn ngoan. Vì thế, loài 
người là một loại chúng sanh duy nhất khả dĩ có thể tu tập và 
phát triển Phật đạo. Suy xét thật kỹ thì, số sinh vật được làm 
người thì không đươc nhiều như những loại sinh vật khác, do 
đó, phải biết rằng được làm thân người là cả một điều may mắn, 
hy hữu. Nhưng, dù đã được làm thân người (nhân thú) cũng 
không sao tránh khỏi những vẫn đề chủ yêu như: Bệnh tật, vô 
minh, cầu bất đắc khô (mong muốn câu xin mà không được 
thỏa mãn là một thứ KHÔ) và sự chết, v.v... 


Mặc dù chúng ta có thê nhận thấy được sự đau khổ ở 
mặt phiến diện nhưng, không phải bất cứ ai trong chúng ta cũng 
có thể thể nghiệm được mức độ xung kích cực độ của. khổ đau 
nơi chính bản thân mình. Dù vậy, nếu suy nghĩ (thật cần trọng) 
về tính cách bao quát lan tràn của sự khổ đau đang tồn tại, nó sẽ 
kích phát được tâm từ bi của con người và đồng thời có thể 
khiến họ hưng khởi thệ nguyện vĩ đại để cứu độ tất cả sự đau 
khổ của chúng sanh. Chúng ta cần thê hội một cách toàn triệt 
trọng yêu tánh về sự phát triển cần thiết của trí tuệ đề ra tay cứu 





32 


Pháp Tu Quán Âm 





độ một cách hữu hiệu tất cả chúng sanh, để tạo thành một thay 
đổi thật sự và toàn diện cho cả TÂM lẫn CẢNH của tất cả 
chúng sanh. Sự tri nhận một cách đầy đủ về nhu cầu khẩn yếu 
của việc đạt tới trí tuệ và từ bi có thể làm tăng cường sự mong 
muốn và quyết tâm của hành giả trong việc tu tập (pháp môn 
này), đồng lúc, sử dụng một cơ hội quý giá để thực hành Phật 
Pháp như là một nhân thê thông minh lành mạnh, khang kiện. 


2 - HIỆN TÁC GIAI ĐOẠN 
(hay GIAI ĐOẠN HIỆN TƯỚNG) 


Hiện tại, hành già đã được chính thức bắt đầu tiến vào 
phương pháp tu tập, giai đoạn này gọi là giai đoạn hiện tướng 
bởi vì nó trình bày từng bước một cái quá trình xuất hiện của 
hình ảnh mà mình quán tưởng về Quán Thế Âm Bồ Tát. 





(hình hành giả trên đầu có tượng Quán Âm) 





33 


Pháp Tu Quán Âm 





Lúc bắt đầu, trước hết, một lần nữa hành giả phải quán 
tưởng trong hư không đầy dẫy vô lượng chúng sanh. Vô lượng 
chúng sanh này ngập tràn toàn thể vũ trụ. Hành giả tưởng 
tượng chúng đang ngôi trong một diện tích rộng lớn và tự khởi 
lên tịnh tọa và tu tập thiền định cùng lúc với hành giả. 


Hành giả quán thấy trên đảnh đầu của mình và của cả 
chúng sanh đều hiện lên một đóa sen trắng tám cánh. Rễ của 
hoa sen này sanh trong đầu của những chúng sanh và mọc nhú 
lên từ nơi thiên đảnh huyệt (gọi là đầu đảnh môn xứ Bà La 
Môn) của đầu nỗi lên (mọc nhú lên). Lủng lắng bình hành trên 
đầu cánh hoa là một Nguyệt Luân (vàng trăng) màu trắng tương 
tự như một tọa cụ dùng để ngồi thiền nhưng rã bằng phẳng. 


Trên những nguyệt luân (vằng trăng) này đột nhiên xuất 
hiện chủng tử HRÌH (đọc âm đồng vận như chữ free trong anh 
ngữ. Âm H đại biểu cho lúc âm tiết đã chấm dứt có một khí âm 
đoản xúc). Âm tiết của chữ này là sở tại tinh túy của Từ Bi và 
Trí Tuệ của chư Phật. Lúc quán tưởng chữ này, có thê sử dụng 
bất cứ loại văn tự nào cũng được, ví dụ: chữ Phạn thì: ®: ; 


Tây Tạng thì: 5#Ÿ; hoặc phiên âm theo Anh ngữ thì là HRÌH. 
Có thê quán tưởng chữ này trong một chiều cao một vài inches 
(phân Anh), đứng ở trên nguyệt luân, mặt hướng về phía trước, 
màu nó thật khiết bạch và rất quang minh rực rỡ ba động với 
ánh sáng, tiếp nhận tinh lực linh hoạt nhở bởi tinh chất Đại Bi 
mãnh liệt. Ánh sáng đó rung động miên viễn và chiếu soi toàn 
thể vũ trụ. 


Sau đó chữ HRÌH này lại tự động chuyên biến thành 
Hình Tượng hay Pháp Tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. 





34 


Pháp Tu Quán Âm 








(Hình chứ HRÌNH) 


Đức Quán Thế Âm có một màu đa quang minh rực rỡ và 
khiết bạch giống như màu sắc của một vằng thu nguyệt. Thánh 
thể của Ngài phóng. chiếu rực rỡ và trải ra năm màu quang huy 
chói lọi của móng cầu vòng như trắng, xanh da trời, vàng, đỏ và 
xanh diệp (năm màu này là năm màu đại biêu đề cấu thành năm 
thứ nguyên tố của thế giới). Ánh sáng đó chiếu rọi toàn thê vũ 
trụ. Gương mặt đức Bồ Tát đang cười hàm tiếu (vi tiêu) và hai 
mắt đều hiền lộ chan chứa từ bị, đang xót thương xem xét tất cả 
chúng sanh trong thế gian. Ngài có bốn cánh tay — Hai cánh tay 
chấp trước ngực trong vị thê kỳ đảo, cầu kinh, khấn nguyện 
(namaskara). Trạng thái này thê hiện cho lòng chí kính đối với 
vô lượng chư Phật. Tay phải vòng ngoài, cầm một hoa sen 
tuyệt mỹ (tượng trưng của Bồ Tát), và tay trái vòng ngoài thì 
cầm một chuỗi hạt pha lê (mala) tượng trưng cho lòng Đại Bi 
không ngừng nghỉ. 





35 


Pháp Tu Quán Âm 




















sài, ˆ = 
w › 

$ ` *&,( ‡: \ Ì 

và có r sả» 


(hình đức Quán Âm Bồ Tát) 





36 


Pháp Tu Quán Âm 





Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ăn mặc theo truyền thống 
thêu dệt bằng oanh lạc, tơ lụa và chân báu. Những thứ này bao 
gồm cả khăn choàng, xiêm y, áo choàng, v.v... Tất cả đều được 
chế tạo bởi nhữngloại tơ lụa và châu báu hảo hạng tối thượng; 
ngoài ra, Ngài còn trang sức thêm những loại nữ trang như: 
Xoan vòng, bông tai, kiềng đeo cổ, nhẫn, đai, xuyến. Ngài còn 
vận một tấm da nai bên vai trái để tượng trưng cho lòng từ bi 
của Ngài đối với tất cả chúng sinh. Tóc của Ngài được bệnh 
thành những nhánh búi tóc nhỏ quấn vòng quanh đầu và tạo 
thành một cái đỉnh, phần tóc còn lại thì được xỏa xuống tự 
nhiên. Ngài đội một bảo quan (chiếc mão làm bằng châu báu), 
phía trước mão, ở trên có sẵn một tượng nhỏ mày đỏ của đức 
Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là bậc thượng sư của Quán Thế 
Âm Bồ Tát và là bậc chí tôn trong chư Phật từ liên hoa phóng 
sanh mà Quán Âm Bồ Tát thuộc một trong phố hệ này. Hầu hết 
trên bảo quang của những tôn tượng Quán Âm, đều có một 
tượng nhỏ Phật A Di Đà để biểu thị lòng tôn sùng chí kính đối 
với Phật A Di Đà, một vị Phật vô cùng trọng yếu. 


Quán Âm Bồ Tát ngồi trong tư thế Kim Cang tọa 
(Vajrasana), hai chân giao xếp vào nhau, bàn chân hữu gác trên 
đùi chân trái và ngược lại bàn chân trái gác trên đùi chân hữu. 
Ngài ngồi đâu lưng với vằng nguyệt luân màu trắng. Vằng 
trăng đang ở đẳng sau Ngài, sự thanh lương, quang huy, rực rỡ 
của vâng trăng này tượng trưng cho tâm từ bị dùng để khắc 
phục sự thống khổ, nhiệt não (nóng bức) của tham ái. 


Những lời tối hậu của tiết này là hướng dẫn, chỉ dạy cho 
hành giả phải nhận định một cách minh bạch rằng đức Quán 
Âm Bồ Tát đang ở trên đầu của hành giả không chỉ là một 
huyễn tượng được sanh ra từ sự quán tưởng mà chính là đức 
Quán Âm đích thật. Hành giả cần phải quán tưởng rằng: Bồ Tát 
này là tất cả sự tỉnh anh của trí tuệ của chư Phật (tức đối tượng 
quy đích thực của hành giả). Hình tượng được quán tưởng như 
thê thì, tức khắc trở thành Phật Tánh tối cao, đầy đủ những oai 





37 


Pháp Tu Quán Âm 





lực không gì so sánh nôi và có thể thị hiện sự cảm ứng linh hiện 
trực tiêp với hành giả. 


3 — CÂU NGUYỆN ĐỨC QUÁN ÂM 


Những hàng văn kế tiếp sau đây là loại văn cầu đảo có 
tính truyền thống đề xưng tụng đức Quán Âm mà trong đó tổng 
kết lại tính cách đại phẩm đức trọng yêu của Quán Thế Âm Bồ 
Tát. Viên Mãn Phật tức chỉ đức Phật A D Đà. 


Một mặt, hành giả phải khắc nhớ trong tâm tất cả những 
quán tưởng đã thực hiện từ trước, mặt khác, phải đọc trong 
nhiều lần (biến) lời Kệ kỳ đảo (cầu nguyện) này. Kệ văn tụng 
này biểu đạt cách căn bản lòng tôn kính và sự sùng ngưỡng của 
một tâm cảnh hết sức cao xa sâu thắm đối với bậc Bộ Tát; loại 
tâm cảnh này khác hắn và nghịch phản với cái tâm hồn loạn dẫy 
đầy tham dục của tất cả chúng sanh đang trôi lăn trong luân hồi 
trong sanh tử. Vì thế, hành giả nên khân thiết thỉnh câu Bồ Tát 
ban cho sự che chở và gia bị. 


4— BIẾN HÓA VÀ TRÌ CHÚ 


Đoạn văn ở trước đã tường thuật sự khẩn cầu và nguyện 
thiết, cả hai đều biểu thị: Hành giả đã chuẩn bị thành thục và đã 
đạt đến giai đoạn sẵn sàng ban phát, thi thiết, thực hiện tâm Từ 
Bi. Vì thế, trong tâm Bồ Tát tự nhiên sanh khởi niệm đầu cứu 
khổ tất cả chúng sanh đang trầm luân trong bể khổ sanh tử. 
Ánh sáng bắt đầu được phóng ra từ thân thể thế giới. Ánh sáng 
này có thể quét sạch tất cả những trạng huống. (tình trạng, vân 
đề) hỗn loạn, sự thống khổ hư huyễn của thế gian được tạo 
thành bởi vô minh lầm lỗi nơi chúng ta. Hành giả tưởng tượng 
toàn thể ngoại cảnh (thế giới vật lý) đều được ánh sáng quang 
minh chiếu soi. Ngay lúc đó tất cả những việc chung quanh 
hành giả biến thành những phẩm vật vô cùng mỹ lệ và hết sức ý 
nghĩa. Nói cách khác, tất cả đều trở thành những trang sức 





38 


Pháp Tu Quán Âm 





phẩm trang nghiêm của cõi Tịnh Độ Cực Lạc (là chỗ ở của Phật 
A Di Đà và Quán Âm, và những bậc Bồ Tát thiện tri thức) thí 
như căn phòng mà hành giả đang ngồi đang biến thành cung 
điện thủy tỉnh, một cảnh giới thích ứng cho bậc giác giả. Đồng 
thời, tất cả chúng sanh ở thế gian được chuyên hóa bởi luồng 
quang minh. Và dạng thức giác ngộ nhất của họ được trở thành 
một thành tựu viên mãn, cứu cánh. 


Thân họ biến thành giống như thân của Quán Âm. Bất 
cứ những gì họ nói đều biến thành Lục Tự Chơn Ngôn của 
Quán Âm. Và bắt cứ những gì họ đang suy nghĩ cũng đều là sự 
hoạt dụng tự phát của Bồ Đề Tâm. Hiển nhiên, bản thân của 
hành giả cũng được chuyền hóa y hệt như vậy. 


Một cách dễ hiểu hơn, tất cả những hiện tượng trong vũ 
trụ đều chuyền biến thành những hình thái mà lẽ ra chỉ có thể có 
được nơi cảnh giới của một bậc thánh giả. Ánh sáng (hào 
quang) của Bồ Tát đã tây sạch tận gốc vọng tâm của chúng ta và 
làm cho tất cả những đối lập tánh nhị nguyên của thế gian bị 
tiêu hủy một cách toàn diện. Tắt cả những âm thinh, sắc tướng 
và tư tưởng đều biến thành vô phân biệt để cùng trở thành bất 
khả phân với Không Tánh. 


Lúc tâm cảnh đã đạt đến một cảnh khiết tịnh như thé, 
hành giả liền đã có thể bắt đầu tuyên hô Thân Chú. Số biến của 
Chú trì tụng càng nhiều càng tốt, nhưng tối thiêu cũng cần phải 
có 100 biến. Trong khi tuyên hô trì tụng Thần Chú, đặc biệt 
hành giả cần phải giữ gìn toàn thể sự quán tưởng như vừa diễn 
tả. 


Lục Tự Chơn Ngôn Án Ma Ni Bát Di Hồng (OM 
MANI PADME HÙM) này được coi là chứa đựng sự tập trung 
của tất cả năng lực thiêng liêng phát từ lòng Đại Bi và sự Đại 
Diệu Dụng của Quán Âm Bồ Tát. Nói theo nghĩa đen thì chữ 
ÁN bao gôm 5 loại hình tượng và trí tuệ của Phật; MA NI có 
nghĩa là Bảo Châu; BÁT DI có nghĩa là Liên Hoa; hợp hai ý 





39 


Pháp Tu Quán Âm 





nghĩa này với nhau có nghĩa là Ngài là bậc Thủ Trì Liên Hoa 
và Bảo Châu, và đây cũng đích thị là biệt hiệu khác của Quán 
Âm. HỎNG: có công năng bảo hộ lục đạo chúng sanh. Như 
vậy, theo truyền thống, ý nghĩa của Luẹ Tự Chơn Ngôn này là: 
“Hối bậc Đạo Sư của Ngũ Phật Thân và Ngũ Trí Như Lai, 
bậc Thủ Trì Liên Hoa và Bảo Châu, xin Ngài hoan hỷ gia hộ 
cho lục đạo chúng sanh vượt qua các thống khỗ.” 


(Xin chú ý, thường thì chơn ngôn này được dịch là: vạn 
tuê Bảo Cháu trong Liên Hoa: đây là một chuyên dịch sai lâm) 


Cũng có người cho rằng Lục Tự Chân Ngôn tương 
đương với lục thú và tương ứng với lục sắc, lục dục, lục trí, lục 
Phật. Có nhiều sự giải thích khác nhau về Chú này nhưng 
không cần thiết để phải nghĩ đến tất cả ý nghĩa ấy trong lúc trì 
tụng. Sức mạnh đơn thuần cố hữu của chỉ nội âm thanh của 
Lục Tự này sẽ tự nhiên truyền đạt Trí Huệ và Từ Bi của Quán 
Thế Âm Bồ Tát cho hành giả, và từ đó, qua hành giả, nó truyền 
đạt đến tất cả chúng sanh. 


(Chú thích: OM đọc giống như chữ OM trong chữ Việt, 
MANI đọc như MANI; còn chữ PADME có thể đọc là PADME 
hay đọc theo Tây Tạng là PÊ MÊ, còn chữ HUM thì đọc lơ lớ 
giữa HUM và HUNG trong chữ Việt) 


5 - GIAI ĐOẠN HOÀN THÀNH 


Sau khi đã hoàn tắt giai đoạn tuyên trì thần Chú, thì toàn 
bộ quán tưởng đều đã tan biến để hòa nhập vào Không Tánh. 
Như thế, hành giả đã được chỉ dạy cách thê hiện Chân Tánh khế 
hợp theo nguyên lý cao lớn nhất của Phật Đạo. Chính phần 
Thiền Quán này, kết quả của việc quán tưởng từ đầu đến đây, 
thực ra đã không khác gì với những sự tham thiền khác như sự 
tham thiền trong Thiền Tông hoặc Minh Kiến (Vipashyana). 





40 


Pháp Tu Quán Âm 





Có thể giải thích rằng: Vì mình hiện đang có được Trí 
Huệ Giác Ngộ của Quán Thế Âm Bồ Tát, nên mình tế nhận 
được Không Tính của tất cả mọi sự trong vũ trụ, kế cả Không 
Tính của việc quán tưởng. Tâm thức, do đó, trở thành hoạt 
dụng tự nhiên trở lại với tự tính, tức linh túy của chính sự Giác 
Ngộ. Tất cả mọi kiến trúc nhị nguyên của Tâm Thức đã được 
siêu vượt qua hắn. Bắt kỳ là /họ giả, tác giả hay sở tác nghiệp 
sẽ đều bị đánh mất ý nghĩa. Không có một sự vật gì để năm bắt 
đeo níu (chấp thủ), và ngay cả cảnh địa của sự khoái lạc cũng 
chăng có gì để có thể tham trước đeo níu. Ngược lại, hành giả 
thoát giải buông bỏ theo tự tánh, và tự tánh đây là chân tánh 
nguyên uyên. Hành giả nên trụ lại trong cảnh giới tự giải 
thoát này càng lâu càng tốt bởi, nó vôn là phần tôi trọng yếu 
trong pháp tu. 


6— TU XONG ĐỨNG DẬY (XUẤT ĐỊNH) 


Lúc xuất định (ra khỏi cảnh Định) thì mình trực nhận 
rằng tất cả mọi sự đều thuộc về đạo đrường mạn đà la của Quán 
Thế Âm Bồ Tát. Mình nhận thấy rằng tất cả chúng sanh và tất 
cả hình tướng đều là tự thân của chính Quán Âm. Tất cả âm 
thanh đều được lãnh hội như là Lục Tự Chơn Ngôn. Tất cả tư 
tưởng đều được tri nhận như là thành phần thuộc về Từ Bi và 
Trí Huệ của Quán Thế Âm. Xuất phát từ sự cảm ứng được sanh 
ra bởi kết quả tu chứng của sự quán tưởng, hành giả nhìn thấy 
thực tế một cách cao quý sâu thăm và mới lạ. Ông ta nhìn tất cả 
Sự Vật bằng một cái nhìn thuần tịnh, sáng suốt và như thật. 


Như thế, bằng mọi cách có thể, càng nhiều càng tốt, 
hành giả nên đem cảnh giới giác ngộ đã đạt được trong lúc quán 
tưởng hòa nhập vào sự sinh hoạt hằng ngày. Điều này có nghĩa 
là hành giả cần phải tránh xa (phủ nhận) tư tưởng nhị nguyên và 
lòng tham trước níu những đối tượng vật chất. Ngược lại, hành 
giả cần bồi dưỡng tâm Từ Bi đối với tất cả chúng sanh. Phải 





41 


Pháp Tu Quán Âm 





xem họ như bạn lành để ra tay giúp đỡ, tế độ. Đồng lúc, luôn 
luôn ghi nhớ răng: tât cả mọi hiện tượng đêu chỉ là hư huyền. 


7— HÒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 


Bắt cứ pháp môn nào trong Phật giáo, theo truyền thống, 
khi hoàn tắt việc tu tập, nhất định phải bày tỏ lời hồi hướng này 
để biểu thị một điều rằntg: tất cả những côngt đức nào mình gặt 
hái được trong lúc tu tập đều cần được mang ra cống hiến, chia 
xẻ cho tất cả chúng sanh. Hệt như khi bắt đầu tu tập, hành giả 
đã phải xác định một cách khẳng quyết rằng: hành giả £u tập 
Phật pháp không phải vì mục địch nhằm tư lợi bản thân mà 
chính là vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Hành giả thệ 
quyết sẽ nhất định thành Bồ Tát như Bồ Tát Quán Âm đề cứu 
độ tất cả chúng sanh và làm cho mỗi một chúng sanh đều đạt 
được tâm thức giác ngộ. 


Sau hết, cũng nên có những lời thích đáng về sự tu tập 
lòng Từ Bi trong đời sống hằng ngày: Phần đông, những hành 
nhơn sớm muộn gì cũng phát giác và liễu ngộ được rằng: 
những phương pháp tối ư thông minh và vô cùng hữu hiệu đề 
độ người đã không phải là những phương pháp dễ dàng. Mực 
đích của Bồ Tút Hạnh là vĩnh viễn giúp đỡ. tất cả chúng sanh 
đều chứng thành chánh giác. Nhưng nếu có thể tri nhận 
phương pháp tốt nhất để đạt đến mục đích tối cao thì nó đòi hỏi 
rất nhiều trí tuệ và phương tiện, và rất có nhiều lỗi lầm có thể dễ 
dàng vấp phải đối với những kẻ sơ học. Ví dụ: Đương nhiên, 
tuyệt đối không ai trong chúng ta lại muốn "hợp lực với kẻ cướp 
đê phạm tội. Một cách tổng quát: _Tuyệt đối không thẻ vì Từ Bi 
mà cổ súy, khích lệ người khác nỗ lực làm cái công việc lợi kỷ 
(lợi mình) hoặc giúp đỡ họ tăng trưởng bản ngã và khiến họ kẹt 
vướng hơn nữa vào những sự biến động xung đột của tình cảm 
rối rằm. 


Vì thế, người sơ học nên đặc biệt chú trọng đến thái độ 
nội tâm mà định thời tu tập. Và, đây là một điêu hêt sức trọng 





42 


Pháp Tu Quán Âm 





yêu: Hành giả không nên có quá nhiều tham vọng, hoài bảo lớn 
và cũng không thể lãng mạn tự cho mình là một Cứu Thế Đại 
Giáo Chủ, làm Vô Thượng Sư cho tất cả mọi người. Dù ý 
nguyện trong nội tâm của hành giả thực ra là phát triển tự thân 
đê thành đạt lý tưởng sâu thăm cao cả này, nhưng trong thời 
gian đầu, thượng sách là chỉ nên thay đổi chút đỉnh cung cách lề 
lối xử sự bên ngoài. Một cách đơn giản, hành giả chỉ cần trở 
thành một người có lòng ưu ái thân thiết hơn, thông thường hơn 
và đừng quên lòng nhân từ của mình đối với cả loài thú vật. 
Nên tránh hẳn sự giết hại (sát sinh) dù đó là một côn trùng nhỏ, 
hay một con gián. Như thế, dần dần hành giả có thê trở thành 
một người có thể làm chủ và chế ngự được những cảm xúc tình 
tự và những vấn đề (phức tạp khó khăn) của chính mình. Ngã 
chấp dần dần sẽ giảm khinh và, đối với những nhu yếu, tình 
huống của người khác cũng sẽ được mình tri nhận, thông cảm 
cách rõ ràng sáng suốt hơn. 





43 


Pháp Tu Quán Âm 





PHỤ LỤC 


(Bài dịch để tụng, có thể thay thế cho phần chính văn của 
Chương Tl) 


CHƯƠNG II 


CHÁNH VĂN: 


PHÁP TU “QUÁN TƯỞNG THIÊN ĐỊNH CHO TÁT CÁ 
CHÚNG SANH TRONG SUÓT CÕI KHÔNG GIAN” 


Pháp Quán Âm Tưởng này được truyền thừa trực tiếp bởi Đạo 
Sự Thánh Tăng Tangtong Gyalbo. 


(1) - Quy Y 

Quy y Phật, Pháp, Tăng 
Đến khi con chứng thành 
Quả vị vô thượng giác 
Nguyện cho các công đức 
Do con tạo tác nên 

Như bồ thí trì giới 

Khiến con được thành Phật 
Đề cứu độ chúng sanh 


(2) - Chúng con và chúng sanh 
Cả hư không đầy khắp 

Trên đảnh đầu chúng con 

Thảy đều có sen trắng 

Lại có cả vằng trăng 

Mật tự HRÌH hiển lộ 

Từ đó xuất hiện ra 

Đắng Quán Âm Thánh Giả 

Vô Thượng bậc chí tôn 

Khiết bạch chăng thể lường 





44 


Pháp Tu Quán Âm 





Năm màu rực rỡ tỏa 

Mim cười Ngài bi mẫn 
Thương xót nhìn chúng sanh 
Hai tay trên chấp lại 

Hai tay dưới Ngài cầm 

Một tay đóa sen trắng 

Tay nọ chuỗi pha lê 

Thánh thân Ngài Nghiêm sức 
Bằng tơ lụa, bảo châu 

Ngực choàng da nai quý 
Đâu đội mão bảo trân 

Trên mão có đức Phật 

Danh hiệu A Di Đà 

Ngồi trong thế kiết già 

Hay gọi: Kim Cang tọa 

Sau lưng Ngài vằng nguyệt 
Đang thanh tịnh chiếu soi 
Ngài chính là Diệu thê 

Đề tất cả quay về 

Quy y và nương tựa. 


(3) — Hãy quán tưởng, tưởng tượng rằng mình và tất cả 
chúng sanh đều đang cùng nhau tụng kinh khẩn nguyện: 


Con chí thành đảnh lễ 

Đức Bồ Tát Quán Âm 

Bậc Thánh thật hoàn toàn 
Không mảy may khuyết vọng 
Thân thanh tịnh trắng trong 
Bằng đức Viên Mãn Phật 
Đôi mắt đầy từ mẫn 

Thương xót nhìn chúng sanh. 


(Tụng 3 hoặc 7 lần, tụng càng nhiều càng tốt) 


(4) — Rốt ráo như thế đó 





45 


Pháp Tu Quán Âm 





Thành khẩn nhất tâm cầu 
Bậc Thánh, thân trân quý 
Mẫu nhiệm chiếu quang huy 
Tận trừ chư vọng tưởng 

Các nghiệp tướng xấu xa 
Ngoại cảnh thảy biến thành 
Cõi Trang Nghiêm Cực Lạc 
Chúng sanh thân, khẩu, ý 
Ba nghiệp hoán chuyền thành 
Thân, khẩu, ý Quán Âm 
Thanh, sắc, pháp trần bổng 
Tất cả thảy đều không 

Trở thành vô phân biệt 

Sắc tướng của con trùng 

Sắc tướng của mọi người 
Hiền hiện thành diệu tướng 
Của Bồ Tát Quán Âm 

Tất cả những âm thanh 

Đều chuyên thành âm điệu 
Của Chú “Lục Tự Minh” 
Và Tư Tưởng của con 

Cùng của cả mọi người 
Hiện là trung tâm của 

Đại Trí Tuệ thăm sâu 
Nguyện nhờ công đức này 
Được chóng thành như đẳng 
Bồ Tát Quán Thế Âm 

Đề độ khắp muôn loài 
Chúng sanh không phân biệt 
Đồng nhập vào cảnh giới 
Giác ngộ của Quán Âm. 


(Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đầu trọn thành Phật Đạo) 





46 


